NỘI QUI THIÊN VIỆN THƯỜNG CHIẾU 


I. LỜI MỞ ĐẦU 
Sống chung trong Thiền viện, Thiền sinh tự nguyện . 
đồng lao cộng khổ với nhau hầu bảo đảm lý tưởng giác ngỘ 
giải thoát của chính mình. Quyết thực hiện kỳ được lý tưởng 
ấy. Thiền sinh triệt để tuân hành đúng nội quy của Thiền viện. 


II. PHẦN CHÁNH 
A. Tuân hành lục hòa: 


Để thành một đoàn thể Tăng đúng với ý nghĩa Tăng. Thiền 
sinh trong Thiền viện phải tuân hành lục hòa. 


1. Thân hòa đồng trụ: 


Về phần thân, ăn, mặc, ngủ nghỈ và công tác, tất cả Thiền 
sinh đều hòa đồng nhau. 


2. Khẩu hòa vô tránh: 


Về phần miệng, luận bàn nói chuyện Thiền sinh phải dùng lời 
hòa nhã, không lớn tiếng cãi rầy. 


3. Ý hòa đồng duyệt: 


Đối đãi nhau, Thiền sinh tâm ý phải vui hòa, không cố chấp 
phiền hận. 


4. Giới hòa đồng tu: 


Tất cả Thiền sinh trong Thiền viện đều giỮ 10 giới làm căn 
bản và sống đúng nỘi quy. 
5. Kiến hòa đồng giải: 


Sống chung nhau, Thiền sinh có những hiểu biết đều giải bày 
cùng nhau, đồng hiểu đồng cẳm thông, không nên có thành 
kiến riêng tư. 


6. Lợi hòa đồng quân: 


Tất cả tài sản quyền. lợi trong Thiền viện là của chung của 
những Thiền sinh hiện có mặt, cần phải chia đồng đều nhau, 
không ai có quyền nhận giỮ riêng. 


B. Mười giới 


Phần giới luật, Thiền sinh cố gắng giữ 10 giới làm căn bản. 
1. Không sát sanh (ngoại trừ làm công tác vô tâm phạm đến 
sinh mạng chúng sanh). 

. Không trộm cắp. 

. Không dâm dục. 

. Không nói dối. 

. Không uống rượu. 


® ứi b 02 


. Không dùng dầu thơm, các chất thơm xoa mình và 
không đeo đồ trang sức. 


7. Không nghe nhạc và tự hát múa. (trừ trường hợp nhạc 
đạo) 

§. Không nằm giường đẹp rộng lớn. 

9. Không ăn phi thời. (vì công tác hai buổi, giới nầy không 
thể giữ được). 


10. Không giữ tiền bạc và châu báu. (trừ trường hợp đi đây 
kia và giữ tiên cho chúng) 


C. TÓM KẾT 

Trong mười giới, năm giới đầu thuộc về trọng, năm giới sau 
thuộc về khinh. Nếu Thiền sinh phạm mỘt đrong năm giới 
trọng, hoặc một trong lục hòa, có thể bị mời ra khỏi Thiền 
viện. Nếu phạm mộỘit trong năm giới khinh chỉ bị cẳnh cáo. 


II. PHẦN PHỤ 


1. Để giữ uy tín của Thiền viện, Thiền sinh ban đêm 
không được đi tới am cốc Ni, trừ trường hợp cứu cấp hoặc 
duyên sự đặc biệt, song phải đi đông người. 


2. Dù ban ngày Thiền sinh cũng không được đi một 
mình đến am cốc Ni. 


3. Không mượn Ni trẻ may vá quần áo và nấu nướng ; 
trừ trường hợp lê lớn. 


4. GiỜ công tác, giỜ tu tập, giỜ thọ trai, Thiền sinh 
không được trề nải. 


5. Để tiết kiệm tài sản của Thiền viện, Thiền sinh 


không được hút thuốc, uống bia và thường đi đây kia 2 
6. Để thu hoạch kết quả tỐt trong việc trồng ta, mỗi 


Thiền sinh phải nỗ lực và tận tâm săn sóc trong công tác của 
mình. 


W8 Mỗi Thiền sinh phải tự gìn giữ những công cụ, vật, 
liệu, tài sản của viện không được hoang phí. 


8. Hoa màu thu hoạch được do Thiền viện tự tay trồng 
a, hoặc của chung, muốn tặng. biếu ai phải qua sự chỈ định 
của thầy Trụ Tnì, phó Trụ Trì và Tri sự, các Thiền sinh không 
được tự ý tặng biếu. 


9. Nếu Ni chúng có nhờ mượn Thiền sinh làm việc gì 
tấy cả đều trực tiẾp vỚi thầy Tri Sự, tùy thầy Tri Sự chỉ định 
người làm, Thiền sinh không được tự ý hứa nhận. 


10. Thư từ và các sáng tác, dịch thuật gởi đi hay dưa 
đến đều phải trình qua Hòa Thượng Viện chủ xem. 


I1. Thiền sinh trong Thiền viện . Muốn mượn tài liệu, 
sách vở v.v... của Ni chúng trong Thiền viện ÑiI phải thông 
qua Ban Lãnh Đạo. Không được mượn trả trực tiếp, và 
ngược lại cũng thế. 


MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM 


1. Nghĩ đến thân chẳng cầu không bệnh, thân không bệnh thì 
tham dục dÊ sanh. 

2. Ở đời chẳng mong không nạn, không nạn thì kiêu sa ắt 
khởi. 

3. Tham cứu tâm chẳng cầu không chướng, tâm không 
chướng thì việc học không có thứ lớp. 

4. Lập hạnh chẳng mong không ma, không ma thì thệ nguyện 
chẳng vững. 

5. Sắp đặt việc chẳng cầu dễ thành, việc dễ thành thì chí còn 
khinh mạn. 


6. Tình nghĩa qua lại chẳng mong lợi mình, lợi mình thì kém 
tổn đạo nghĩa. 


7. Đối tiếp người chẳng cầu nuông chìu, được nuông chìu thì 
tâm sanh kiêu căng. 
§. Thi ân bố đức chẳng mong đền đáp, mong đền đáp là ý còn 
mưu toan. 
9. Thấy lợi, chẳng cầu mình được, được lợi thì tâm si dễ 
động. 
10. Bị hàm oan, chẳng cầu minh oan, minh oan thì oán hận 
càng sanh. 
Thế nên thánh nhân lập bày giáo hóa : 
Lấy bệnh khổ, làm thuốc hay 
Lấy hoạn nạn, làm tiêu dao. 
Lấy chướng ngại, làm giải thoát 
Lấy chúng ma, làm bạn pháp 
ấy khó khăn, làm thành công 
Lẫy kể giao hữu tệ bạc, làm sự giúp ích 
Lẫy người nghịch, làm vường đẹp 
Lấy bố đức, làm dép rách 
Lấy lợi sơ sài, làm giàu sang 
Lấy oan ức, làm cửa hạnh 


Như thế ở chỗ ngại biến thành thông, mong được 
thông trở thành ngại. 


Vì thế, Như Lai ở trong chướng ngại được đạo Bồ 
Đề. Đến như bọn ô ông Ương Quật Ma La và Đề Bà Đạt Đa, 
đều đến làm hại, mà Đức Phật vẫn thọ ký cho họ về sau vẫn 
thành Phật. Đâu chẳng phải họ là nghịch mà ta vần thuận, kia 
là hoại mà ta lại thành. 


Song đời nay, người thế tục học đạo, nếu trước không 
ở chỗ ngại, khi chướng ngại đến khó bề dẹp nôi, khiến của 
báu Pháp Vương do đó mà mất. Đâu chẳng tiết ư ! Đâu chẳng 
tiết ư!! 


